* 


THỄHÌNHNAM.COM 

NÒ PAIN NÒ ÌAIINÌ 


s lỉ 9 9 Q 


Trang Kiến thức thể 

Chủ > hình > HOT 

Sự quá tải trong tập luyện thể hình, nguyên nhân và hậu quả 


•SSHARE: 



o 0 



Nêu bài viết hay thì bạn 
hãy Like và Share nhé! 


n Like I Share 


G + 1 1 


Một khi bạn tập hăng say mà không đau nhức, thấy không còn động lực hoặc tập không thấy đau cơ nữa thì hãy xem lại 
mình có tập luyện quá tải hay chưa. 


> 1 1 bài tập Yoga giảm mỡ bụng nhanh nhất cho bạn 

> Mách bạn cách giảm cân dễ hơn với 7 bữa ăn phụ 

> Bí quyết chọn thực phẩm giảm cân và tập luyện thể thao 

Khái niệm "Over Training" là bao hàm cả sự quá tải cả về thể chất lẫn tinh thắn vì quá nhiều căng thẳng dẫn tới sự mất cân bằng giữa tập 
luyện và nghỉ ngơi. 


Quá tải trong tập luyện thể hình, mới nghe qua thì cái gì quá tại cũng không tốt. Nhất là 

trong tập luyện thể hình. 









Một khi bạn tập luyện thể hình thật hăng say mà không nhức, không đau, thấy không còn động lực hoặc tập không thấy đau cơ nữa thì hãy xem lại 
mình có tập luyện quá tải hay chưa. 


• Tinh thẩn thoải mái, hưng phấn , đau nhức => OK 

• Mệt, không đau => Chưa kích thích cơ 

• Đau quá => Quá tải 


1 . Dấu hiệu của Over Trainỉng 

1 . Cơ bắp đau nhức kéo dài sau khi tập luyện. Thông thường cơ bắp sẽ đau nhức trong 1 đến 2 ngày sau những 1 buổi tập hiệu quả. 
Nhưng nếu cơ bắp vẫn còn đau nhức hơn 3 ngày sau buổi tập luyện thì thực sự là có vấn đề. 

Lưu ý rằng chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng của bạn vẫn đầy đủ và chuẩn mực. Nếu bạn thiếu ngủ hoặc dinh dưỡng kém sau khi 

tập thì việc đau nhức cơ bắp kéo dài sau tập cũng có thể vẫn bình thường. 

2. Dấu hiệu thứ 2 cần được theo dõi đó là cơ dường như không phát triển thêm. 

3. Nhịp tim tăng nhanh chóng và dường như không thể kiểm soát khi tập luyện dù cường độ cao hay trung bình. 

4. Các cơ bắp trở nên yếu hơn, kém đàn hổi, hiệu ứng pump yếu hơn. 

5. Các cơ bắp bị căng cứng, nóng rát nhanh hơn bình thường trước đây. 

6. Khi sờ nắn cảm giác có cảm giác đau hơn bình thường. 

7. Xuất hiện chuột rút, co thắt cơ bắp thường xuyên ngay cả khi không tập luyện, buổi sáng ngủ dậy. 

8. Cảm thấy mất động lực, điều này thuộc về vấn đề tâm lý. Có thể bạn sẽ đột ngột cảm thấy mất hứng thú với việc tập luyện và bỏ 

bê nó. 




2. Nguyên nhân bị chai cơ 

Việc tập luyện với sức nặng sẽ tạo ra các vi tổn thương ở cơ bắp, chúng cần 1 khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hổi phục và xây dựng lại 
mạnh mẽ hơn qua 3 giai đoạn đó là: Viêm cấp tính, hình thành các mô và tu sửa hoàn thiện. 


• Lịch tập luyện quá dày đặc: Tập luyện trở lại khi mà các sợi cơ chưa kịp hồi phục và trong thời gian dài như vậy sẽ hình thành 

các mô sẹo trong cơ bắp. Đơn giản là hôm nay bạn xé chúng ra, ngày mai bạn lại xé chúng ra 1 lân nữa và to hơn. Các vết rách 

chấn thương không thể phục hồi. 

• Không ngủ đủ: Cơ bắp được phục hổi trong khi ngủ, nếu bạn không ngủ đủ, cơ bắp không thể phục hổi nhanh chóng. 

• Không đủ dinh dưỡng: Cơ bắp bị chấn thương cần có nguyên liệu để xây dựng lại, bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng, cơ 
bắp sẽ không có nguyên liệu để phục hổi. 

• Tình trạng này càng kéo dài, các mô sẹo càng xuất hiện nhiều trong cơ bắp. 

• Chúng gây cản trở lưu thông của máu đưa năng lượng tới cơ bắp, làm giảm khả năng co giãn của cơ là chúng trở nên yếu 
hơn. 

• Thời gian phục hổi lâu hơn, khả năng phục hồi kém hơn. 

• Các mô sẹo cứng làm cơ bắp trở nên mẫn cảm với đau khi cơ bắp bị sờ nắn. 

• Axit lactic tích tụ khi tập luyện trong cơ không được giải thoát làm cơ bắp nhanh chóng bị cứng lại. 

3. Cách khắc phục chai cơ 

Trước hết. Thể Hình Nam muôn bạn phòng trước khi chữa. Bạn nào chưa bị thì hãy lưu ý cách phòng tránh. Đừng đợi đến lúc bị rồi 

mới chữa nhé. 

• Hãy tham khảo một sốkiến thức thể hình cần thiết cho việc tập luyện. 

• Chỉ cần các bạn thực hiện tốt cácnguyên tắc cơ bản của thể hình, tình trạng chai cơ hay quá tải cơ bắp này sẽ không xảy ra 
được. 

• Xây dựng lịch tập thể hình tốt, phương pháp tập luyện hợp lý. Cơ bắp được kích thích tối đa nhưng cũng phải đảm bảo nó 
được phục hổi tối đa. 

• Điều chỉnh lại chế độ ngủ, nghỉ ngơi, dinh dưỡng. 

Một số lời khuyên giúp khắc phục tình trạng Over Traỉnỉng 

• Hãy tạm dừng ngay việc tập luyện hoặc hạ thấp cường độ luyện tập đi 75-1 00%, thời gian trong 2 đến 3 tuần. Tăng cường 
giấc ngủ, dinh dưỡng và uống nhiều nước. 

• Sau giai đoạn nghỉ ngơi 2-3 tuần, hãy thiết lập lại kế hoạch, lịch vềphương pháp tập luyện thể hình cân bằng giữa phát triển cơ 
bắp và phục hổi. 

• Điều chỉnh lại chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. 

• Tăng cường massage cho cơ bắp, có thể sử dụng con lăn để trải cơ. 



Một số lưu ý: 

Khối lượng tập: 

- 6 reps - 1 2 reps (số reps chuẩn) 

- Nhiều lần như vậy thì axit Lactic sinh ra làm cản trở quá trình phục hổi cơ bắp của bạn, cơ sẽ mỏi => quá tải 
=> Không tập quá nặng và cũng không quá nhẹ, Phải tập đủ (6 reps - 12 reps) 


Thời gian tập: 

Không bao giờ quá 60 phút 


Dinh dưỡng thể hình: 

• Dinh dưỡng đáp ứng đủ chất để phục hồi cơ 

• Hạn chế chết béo, nguồn thực vật 

• Vitamin khoán chất 

• Phục hổi Protein và tinh bột sau buổi tập 

Cường độ tập: 

• Cường độ thấp do nghỉ quá lâu, Cường độ thấp do nghỉ ngắn, lạm dụng Drop Sets 

• Duy trì cường độ hợp lý tùy thuộc vào mức tạ và số reps. 

• Không phục hồi kịp sẽ quá tải 


Nếu điều chỉnh lại hợp lý, cơ bắp có thể phục hồi sau 3 đến 1 2 tháng. Nhưng có thể sê không hoàn toàn phục hồi trở lại được mốc 

trước khỉ xảy ra. 


^ NHÃN: 


HOT 

35 

Kiến thức thể 



hình 


187 


<SHARE: 



http://www.thehinhnam.com/2016/06/su-qua-tai-trong-tap-luyen-hinh-nguyen.html 


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM 


X 










Ht COMMENTS 

GOOGLE+ FACEBOOK: 0 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOE _ 

ĐẸE □ 


KhoeDep.vn - Sức Khỏe & Làm Đẹp 


B À 1^ MỚI 
NHẤT 


<s> B À I XEM NHIỀU 


Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 

> 

Top 12 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 

> 

8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ ngực nở phồng 

> 


5 động tác "xưa như trái đất" nhưng xây dựng cơ ngực vạm vỡ hữu hiệu 





> 


6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 


> 


KhôeĐẹp.vn 


• 1 1 bài tập gym tăng cơ ngực cho nam hiệu quả nhất 

Bài tập gym tăng cơ ngực cho nam là bài tập được các chàng tìm kiếm và áp dụng... 

• 7 loại sinh tố giảm mỡ bụng cho buổi sáng tràn đầy năng lượng 

Sinh tố giảm mỡ bụng giúp bạn khởi động dạ dày một cách hoàn hảo vào buổi sáng, giúp... 

• 3 cách chăm sóc mắt thâm quầng mệt mỏi cho bạn trẻ ra 

Cách chăm sóc mắt thâm quầng, mệt mỏi dưới đây giúp bạn "F5" đôi mắt, không còn quầng thâm... 

• 1 0 cách làm đẹp bằng dưa chuột cực tiện lợi lại rẻ bèo 

Cách làm đẹp bằng dưa chuột chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm với chị em phụ nữ. Dưa... 

• 6 bài tập lưng xô cho nam hiệu quả nhất mà chẳng ai tập 

Bạn đã có cơ lưng xô rắn chắc chưa? Nếu chưa có, hãy thử ngay những biến thể tuyệt... 

HEADLINES EY 
55 FEEDBLIRNER 


0 X E M NHIỀU TRONG TUẦN 


Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 


> 


Top 12 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 


> 

8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ ngực nở phồng 


> 

5 động tác "xưa như trái đất" nhưng xây dựng cơ ngực vạm vỡ hữu hiệu 


> 

6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 


> 

BÀI MỚI 

NGẪU NHIÊN 



THEO DÕI FANPAGE 



% 


©201 6 Thể Hình Nam 


All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 

Sitemap 

Liên hệ 

0 ĩỉ Q 0 




